PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM 


LỊCH SỬ XÁ LỢI CỦA ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Soạn giả: 
ВНІККНО МАСА THERA 
(ТҮ KHƯU BỬU СНОМ) 


LỊCH SỬ XÁ LỢI CỦA ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Ngọc Xá Lợi là một Thánh tích vô giá của Phật Tổ Gotama, do phái 
đoàn Phật giáo Tích Lan đưa qua Nhựt Bồn 46 hiến cho hàng Phật tử xứ ấy, 
trong dip Đại Hội nghị Phật giáo hoàn cầu kỳ nhì tại Đông kinh (Tokyo), đã 
được cung nghĩnh lên kinh đô xứ Việt Nam, một cách vô cùng trọng thể và 
được trưng tượng trọn cả một ngày và một đêm cho công chúng chiêm bái 
cúng dường. 

Chúng ta nên ghi nhớ rằng, trong ngàn năm muôn kiếp, ngày cung nghĩnh xá 
lợi vừa rồi là ngày duy nhất trong đời tu Phật của chúng ta, ngày ау là ngày 25 
tháng 7 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 13 tháng 9 năm 1952. Кё lại, từ khi Đức 
Thế Tôn nhập diệt đến ngày chúng ta gặp duyên may yết kiến Xá Lợi, thời 
gian đã trôi chảy được 2.496 năm, 4 tháng và mười ngày. 

Thấy rằng, mặc dầu sanh удо thời kỳ vô cùng xa cách với niên đại nói trên, 
chúng ta vẫn còn duyên lành với Phật Tô Như Lai; vì chúng ta không mong 
mà tình cờ lại được đứng trước hòn Ngọc Xá Lợi, để đem tất cả lòng nhiệt 
thành sùng tín, hoài niệm tưởng nhớ đến ân đức của một Đắng Trọn Lành, đã 
tận tụy hy sinh từ vô lượng kiếp, quyết chí tìm phương cứu vớt sanh linh ra 
khỏi vòng đau khô. 

Trong kiếp chót, khi đoạt được mục đích cao cả rồi, vị Chánh Đăng Chánh 
Giác, ngày đi đêm nghỉ, châu du từ thành пау sang xứ nọ, trọn 45 năm trường, 
hướng dẫn tín đồ trên đường giác ngộ. Vì quá thương xót chúng sanh đương 
bị chơi vơi trong bin khổ, mà Ngài hy sinh, mệt nghỉ, khỏe đi, đi hoài, cho 
đến mòn hơi, kiệt lực; giữa đường thọ bịnh nan у. 


Đẳng Cứu Thế, đã vì nhân loại, үбі cái tuổi thọ 80, với bao nhiêu sự cam go 
hiểm trở trên những con đường об өһе băng xuyên giữa rừng núi, dưới những 
đám mưa phùn tuyết 46; mà Ngài vẫn vui lòng nhẫn nại làm tròn phận sự cho 
đến giờ phút kiệt quệ, phải chịu phép vĩnh biệt thế gian. 


Trên đời này còn ai hy sinh trong sự mưu cầu hạnh phúc cho nhơn loại hơn 
Phật Tô gotama? 

Cao cả thay! Cái đời xán lạn của Đắng Hiền Triết duy nhứt của thế gian. Cao 
quý thay! Cái ân đức từ bi rộng lớn của bậc Siêu Nhân hi hữu của cõi А châu! 
Chúng tôi, là kẻ đã thọ ân sâu dày của Ngài, nhờ giáo Pháp của Ngài аё lại, 
biết cải ác tùng thiện, theo dõi con đường vạch sẵn của Ngài, xin đem tất cả 
tám lòng trong sạch, cúi đầu tôn kính Ngài. 

Chăng biết lời nào йё tán đương ca tụng ân đức của Ngài, chúng tôi, nhân dịp 
пау хіп mượn lời của Đức Trời Бе Thích đê chiêm bái Ngài: 


“Като tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa `. 
Thưa quí ông quí bà. 


Phật Gotama, là một Đức Phật đã ra đời tại xứ Ап Độ, dấu tích đã còn; 
băng chứng là Ngọc Xá Lợi mà chúng ta đã cung nghĩnh trọng thể năm ngày 
trước đây. Chúng ta chớ nên lầm lộn, mà cho Ngài là một nhân vật thần thoại, 
khi thì biến hóa ra ông Phật này, khi thì thị hiện ra ông Phật khác. 


Phật Gotama, là một người như chúng ta, và nhờ tu hành nhiều kiếp mà Ngài 
hiến hóa đến mức cùng tột trong sự tiễn hóa của loài người, gọi là Bậc Toàn 
Giác, đến trình độ ấy, Ngài không còn bị luật sanh tử luân hỏi chi phối nữa, 
nên gọi là Phật. Hết sanh tử luân hồi, tất là Ngài không còn biến hóa, thị hiện 
trong thế gian nữa, nên gọi tịch diệt. 

Đó là sự thật là chon lý. Nếu còn vịnh theo các pháp thần thông của Ngài, mà 
tin rằng Ngài còn thị hiện trong thế gian là trái với Chon lý. Bởi một khi giải 
thoát khỏi vòng sanh tử rồi, mà còn tái sanh trở lại, là một việc không thể có 
được. Chúng ta chớ tưởng lầm rằng Phật Gotama, vì lòng từ Ы, mà phải thị 
hiện giữa tín đồ cứu vớt họ. Hắn thật, Ngài đã có lòng từ bi không bờ bến, từ 
vô lượng kiếp, trong khi Ngài còn luân chuyền như chúng ra, trong cảnh tương 
đối. Khi Ngài tiến đến chỗ tuyệt đối rồi, thì dầu ta có đem thuyết nào ra trưng 
bày nói Ngài như thế này thế nọ, đã không lợi cho chúng ta, mà trái lại, còn 
gieo mối hoài nghỉ trong tâm trí. 

Khi tịch diệt rồi, Phật chẳng gia hộ mà cũng không còn độ ai nữa. Giáo Pháp 
của Ngài 46 lại cho chúng ta hành theo, ấy là phương pháp độ chúng ta một 
cách gián tiếp. 

Lúc Phật Gotama còn tại thế, Ngài hướng dẫn chúng sanh đi theo con đường 
của Ngài, ai nghe lời Ngài chỉ dạy, người йу tự tu tự độ. Thật ra, Ngài chẳng 
bao giờ nắm tay ai mà đưa đến chỗ yên vui tuyệt đối. 


Vì sự biến chuyền trong lịch sử Phật giáo nên có nhiều thuyết đưa га, làm cho 
chúng ta hoang mang; kẻ tin như thê này người tin theo thê khác. 

Hơn nữa, chúng ta không có dịp khảo cứu kinh điển cổ truyền nên chúng ta 
tin tưởng một cách mơ hô. Chúng ta абі cho đên dôi không biệt rõ rệt sự tích 
của Xá Lợi ra thê nào. Nêu không nhờ các Nhà Sư tham cứu kinh điên và chỉ 
дау lại cho chúng ta, thì chúng ta nào có biệt giá trị của Xá Lợi ra sao? 

Tiện đây, tôi xin lược thuật một đoạn trong kinh “Niết-bàn” 46 hiến cho quí 
ông quí Ба đôi chút tài liệu vê sử tích Xá Lợi. 

Ngày kia Đức Thế Tôn cùng chư Thinh Văn đến xứ Pava, vì trời tối nên tạm 
ngụ trong vườn xoài của con người thợ bạc tên là Cunda. 


Khi hay tin có Phật ngự trong vườn mình, chàng Cunda đến yết kiến Phật. 
Nhân dịp ау, Đức Тһе Tôn giảng giải cho chàng hiệu thâu nghiệp quả và 
khuyên dạy lánh dữ làm lành. 
Sáng ngày, Cunda thỉnh Phật và chư Tăng đến nhà thọ thực. 
Bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng. Thân già, đi bộ ròng rã xứ пау qua xứ nọ, 
tránh sao cho khỏi lao thân, mệt xác, nên khi thọ thực xong Ngài thây trong 
mình phát sanh bịnh kiệt ly. Ngài găng gượng lên đường qua xứ Киѕіпага. 
Сійа đường bị binh càng thêm nặng, Ngài tạm nghỉ dưới cội cây, biêu ông 
Ananda xuông khe múc nước cho Ngài dùng đỡ khát. Ong Ananda ді rôi trở 
lại bạch răng: “Bạch Đức Thê Tôn, dưới ѕибі nước rât ít, lại thêm vừa có 500 
сб xe thương mãi đi qua làm cho nước nôi cặn bùn không thê uông được”. 

— Như Lai khát nhiều (không thể chờ đợi) Апапда cứ đi múc đi cho 
Như Lai dùng. 


Tội nghiệp thay cho một vị Chánh Đăng Chánh Giác! Binh càng nặng thêm, 
lại phải cam chịu uông lây nước khe cho đỡ cơn thắt ngặt. 

Đỡ khát rồi, Đức Thế Tôn gắng gượng lên đường, đến chiều tối tới xứ 
Kusinära. Thây trò vào tạm nghỉ trong rừng 5218. 

Đức Thế Tôn kêu ông Ananda nói rằng: Này Апапда! Như Lai đã mệt nhọc 
lăm rôi, vậy người mau trải у giữa khoảng hai cây đại thọ пау cho Như Lai an 
nghỉ và nội đêm nay Như Lai sẽ nhập diệt tại đây. Vậy ngươi kíp vào hoàng 
thành tâu cho Vua Malla hay tự sự, аё sau Vua khỏi phiền trách và hồi tiếc 
không được yết kiến Như Lai trong giờ cuối cùng. 


Ông Ananda vội vã vào đền, gặp lúc Vua và hoàng tộc cùng bá quan đương 
hội yến đông уйду. Ông, Апапда xin vào chầu Vua Malla và tâu răng: “Вап 
Tăng vâng lịnh Đức Thế Tôn đến báo tin cho Вё hạ rõ rằng Ngài vừa ngự đến 
rừng 5818, và định nhập Niết-bàn tại đó, nội đêm nay vào canh chót.” 

Khi nghe được tin ấy, Vua và triều thần đồng cảm xúc: Phật Gotama là dòng 
vua, sang cả, mà vì thương xót chúng ta, băng rừng lướt bụi chắng nài lao khổ, 
cam chịu bỏ xác giữa rừng, thật đáng cho chúng ta lễ bái cúng dường. Cả Vua 
và triều thần đồng rơi lụy và đồng nhau đến rừng Sãlã xin vào yết kiến Đức 
Thế Tôn, để tỏ lời hối tiếc. Đức Phật dùng lời kim ngôn mỹ từ khuyên nhủ 
Vua Malla và bá quan trong đường tu tập, lẫy đạo đức cùng lòng từ bi mà đìu 
dắt dân chúng đến nơi an vui, hạnh phúc. 


Cả Vua chúa và triều thần lắng lặng nghe Pháp đến cuối canh đầu mới lui gót 
ra về với một tắm lòng cảm тёп và ủ 6. 


Tới phiên vị đạo sĩ tên Subhadda đến yêu cầu ra mắt Phật-đà. Vì thấy Đức Thế 
Tôn không được khỏe, ông Ananda không cho đạo sĩ Subhadda vào. Nghe lời 
yêu câu bên ngoài, Đức Phật hay được, bảo ông Ananda cho đạo sĩ удо. 


Ông Subhadda vào đảnh lễ và vẫn an Đức Phật rồi xin hỏi đạo. Phật vui lòng 
nhận lời, mặc dâu là Ngài đã mệt gân đuôi sức. 

— “Bạch Đức Thé Tôn: ngoài giáo Pháp của Đức Thế Tôn, còn có Lục 
Sư ngoại đạo rât đông tín đô và họ tự cho họ là bậc cao thượng; chăng hay các 
Lục Sư ây cao thượng đên bậc nào?” 


— “Subhadda này! Điều ấy chẳng nên tìm hiểu làm chi. Nếu ngươi 

muốn biết đạo của Như Lai ra thế nào, Như Lai sẵn lòng giải thích cho ngươi 
nghe”. 
Subhadda vâng lời cung kính lắng nghe Phật thuyết: “Subhadda này! Đạo là 
con đường có tám chi, rất quí báu, đưa người tới nơi tận diệt phiền não. Trong 
tôn giáo nào không có con đường tám chi ấy, thì Sa-môn thứ nhút, thứ nhì, 
thứ ba, thứ tư (đây chỉ về hàng tứ thánh) chẳng có trong tôn giáo ấy. Subhadda 
này! Nếu có người hành đúng theo giáo pháp của Như Lai, thì trong cõi đời 
пау, vẫn còn có bậc A-la-hán. 


“Subhadda này! Kinh luật của Như Lai là phương pháp đem chúng sanh 
ra khỏi khô. Vừa 29 tuôi, Như Lai đã xuât gia đê tìm thiện pháp; Như Lai đã 
xuât gia được 51 năm rôi. Ngoài đạo của Như Гап, chăng có уі sa-môn nào 
siêu xuât thê gian.” 

Đức Thế Tôn chỉ dạy đạo sĩ Subhadda rất nhiều, nhưng ở đây xin tóm tắt bấy 
nhiêu. 

Ông Subhadda nghe được Pháp, xin xuất gia đầu Phật liền khi ấy, và nhờ Đức 
Phật khai sáng cho, lại thêm duyên lành săn có, nên hành thiên trong giây lát 
đặc đạo quả A-la-hán. Đây là đệ tử chót của Phật, có tên là Pacchimasäva, 
nghĩa là người gặp Đức Phật sau chót hết. 

Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ khưu lại gần hỏi rằng: “Các đệ tử có điều nào 
còn nghi ngờ trong Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, trong đạo quả, hoặc trong 
sự hành đạo, các thây cứ hỏi đi!”. Đức Thê Tôn hỏi đên ba lượt, mà các thây 
уап làm thinh, tỏ ý không nghi ngờ điêu chi, bởi trong 500 vị Thinh văn theo 
hâu Phật, những уі có đặc ân nhỏ hơn hết là bực đã дас đạo quả Tu-đà-huờn, 
các Ngài toàn là Thánh Tăng cả thảy. 

Hỏi rồi Đức Thế Tôn dạy lời di huấn tối hậu: 

“Này chư vị tỳ khưu! Như Lai xin nhắc các thầy nên ghi nhớ rằng: “Các 
pháp hành có sanh, phải có diệt”. Các thây nên tinh tân tự tìm sự lợi ích cho 
mình, nhứt là cô găng thực hành các pháp cao thượng chăng nên dê duôi”. 


5 


Đức Thê Tôn gom cả lời giáo huân trong 45 năm vào một câu là “không nên 
аё duôi” đê nhắc nhở сас môn đệ đừng giải đãi trên đường tự tu tự độ. 

Từ đó trở đi Đức Thê Tôn không còn nói câu gì nữa. Lây Niêt-bàn làm đê 
mục, Ngài nhập định trong các sắc thiên, hữu sắc, vô sắc và diệt thọ tưởng 
định, 


Lúc йу có ông Anuruddha là bậc làu thông thiền định, làm người báo tin cho 
chư Thinh văn, ngài cũng nhập định theo dõi Đức Thế Tôn, rồi xả thiền cho 
сас đạo hữu biết Tôn Sư mình được nhập định trong thiền nào và sang qua 
thiền nào. Ông Апапда chực sẵn kế bên hỏi hoài: “Bạch sư huynh, vậy chớ 
Đức Thé Tôn nhập diệt chưa?” Đại đức Anuraddha удо thiên, ra thiền từ chập 
để trả lời cho ông Ananda. 

Trời vừa rạng đông, quả địa cầu rung động, báo điềm Phật Tổ Gotama đã nhập 
vô lượng thọ Niết-bàn (đêm 15-16 tháng 4 năm Ty). 


Trời Phạm Thiên Sahampati cất tiếng ngâm câu kệ động tâm như уду: “Đức 
Тһе Tôn Іа Đầng Trọn Lành, có đặc ân cao dày, tự ngộ đạo quả vô thượng Bồ 
Рё mà thân Ngài cũng không tránh khỏi quyên chi phôi của luật vô thường 
sanh diệt”. 

“Hỡi ôi! Định luật thiên nhiên nó như thế ấy, thì tất cả chúng sanh 
không sót giông nảo, lân lượt nôi tiêp nhau bỏ xác lại thê gian”. 

“Та còn yêu тёп chi cái kiếp phủ sanh giả tạm này?” 
Trời Đề Thích tiếp ngâm câu kệ động tâm như уйу: “© hô! Các pháp hành thật 
không. bền vững, sanh rôi diệt, diệt rôi sanh. Chỉ có sự dập tắt pháp hành, thì 
sanh sắc, ngũ uẫn mới không sanh ra được”. 


Đại đức Anuruddha và Ananda thay phiên nhau thuyết về pháp động tâm, làm 
cho ai ai cũng chán nản các pháp hữu vi, là pháp sanh diệt, chia lìa, đau khổ 
trièn miên. Ai ai cũng nguyện tinh tấn thật hành theo giáo pháp của Đức Thế 
Tôn di truyền, đê mong có ngày ra khỏi vòng cương tỏa của luật vô thường, 
hầu siêu sanh về cõi an vui tuyệt đối là Niết-bàn. 


Sáng ngày, Đại đức Anuruddha sai ông Ananda vào đến báo tin cho Vua 
Кивіпага hay tin Đức Phật đã nhập Niết-bàn rồi. Đến nơi thấy Vua và triều 
thần hội nhau bàn tán về ngày cuối cùng của vị Chánh Đăng Chánh Giác, quên 
lo tới việc triều chánh. Khi hay tin Phật diệt độ cả Vua chúa дийп thần đều 
chan hòa giọt lệ, mến tiếc và ca tụng ân đức của Đắng Trọn Lành. 

Đức vua liền hạ chiếu chỉ cho triều thần và các lớp dân chúng trong xứ 
Киѕіпага đem bông hoa, nước thơm và nhạc lễ đến rừng Sãlavana, và dạy nội 
ngày ấy cất rạp cho rồi đề thiết đại lễ cúng dường Phật Tổ. 


Công việc tâm liệm thi hài của Đức Тһе Tôn, Vua làm у theo lời chỉ bảo của 
Đại đức Апапда: lấy 1000 cây lụa trắng bao bọc Thánh Thể, ướp đủ các thứ 
nước thơm, đề vào hòm vàng. 


Toàn xứ Кивіпага thiết lễ long trọng cúng dường Đức Phật; cuộc lễ kéo dài 
đến 6 ngày đêm. Qua ngày thứ 7 là ngày đức Vua định hành lễ hỏa táng. Đúng 
giờ phát hành, 8 vị lực sĩ của Vua, sắc phục chỉnh tè vào động quan, khiên 
hòm vào cửa hướng bắc thành Кивіпага và sau khi đi cùng khắp thành phố trở 
ra cửa hướng đông, thăng đến tháp Makutabandhana Cetiya là nơi làm lễ trà 
tỳ. 

Trong lúc ấy, từ không trung rớt xuống những bông mạn thù cùng khắp thành 
Киѕіпага, mùi thơm bát ngát. Dưới đất âm nhạc rên trời. 


Khi thinh hòm аё trên hỏa đài rồi, có 4 vị quốc sư của Vua từ 4 hướng cung 
kinh đem lửa mòi châm vào 4 góc. Lửa không cháy. Vua Malla kinh sợ đến 
bạch hỏi Đại đức Anuruddha. Ngài trả lời: “Nên huỡn lại một chút, chờ Đại 
đức Ca Diếp sắp đến trong giây lát”. 


Một chập sau, Đại đức Maha Ca Diếp dẫn 500 đồ đệ đi ngay lại hỏa đài, khoác 
до vai trái, chấp tay lễ bái, rồi đi quanh hòm vàng ba lượt, lại đứng ngay sau 
hòm сибі đầu lạy dưới chân Đức Thế Tôn, 500 vị tỳ khưu cũng tiếp làm theo 
y như thê. 

Khi Đại đức Maha Ca Diếp và chư Tăng làm lễ vừa xong thì lửa bốc cháy rần 
rộ, chăng bao lâu xong cuộc lê trà tỳ. 

Vua Malla đem nước thơm lại tưới trên hỏa đài và thinh Ха Lợi về hoảng 
thành, thiệt đại lễ cúng dường. 

Xá Lợi gồm có 7 miếng lớn thuộc về xương trán, xương vai, răng nhọn và 
những xương nhỏ băng hột đậu xanh, hột gạo và hột cải. Cân cả (һау được 16 
cân. 

Một mặt khác, Vua Malla hạ linh cho tu bô hào lũy chung quanh дёп, tâp dượt 


binh mã và canh phòng nghiêm ngặt, để ngừa các nước lân bang đến chiếm 

đoạt Ха Lợi. 

Нап thật như lời tiên đoán của vua Malla, các nước Кё cận lần lượt gởi binh 

mã và sứ thân đên xin Xá Lợi: 

Cả thảy 7 đại diện: Vua Ajãtasatru (A-Xà-Thế) xứ Magadha, Vua Sakya 

(dòng Thích-già) xứ Sakka, Vua Licchavi xứ Vesali, Vua ТһаПуа xứ 

Allakappa, Vua Koliya xứ Катарата, Vua Malla xứ Рауа, và уі Bà-la-môn 

Mahäbrahma thủ lãnh xứ Veddhadipaka. 

Bảy vị sứ thần đến vét kiến vua Malla xứ Киѕіпӣга tỏ rằng: “Chúng tôi hay tin 

Đức Thê Tôn đã nhập Niêt-bàn trong xứ của Đại Vương; vì Đức Giáo chủ 
7 


Gotama là vị Pháp Vương cao thượng, chúng tôi đây cũng thuộc dòng cao 
thượng nên đến xin Đại Vương chia cho một phần Xá Lợi để đem về lập đền 
thờ cúng, chiêm ngưỡng hằng ngày; mong đại vương nhận lời”. 

Вау vị xứ thần bề ngoài tỏ ý khiêm tốn nhưng đã cương quyết bó trí binh mã 
ngoài thành, chờ coi Vua Malla định đoạt thế nào. Vua Malla nhứt định bát 
lời yêu cầu của các sứ thần; nhưng các vị này cũng không nản chí, cứ паі nỉ 
xin chia mãi. (Hàng trí thức nên hiểu răng Đức Phật định nhập diệt tại Киѕіпага 
là xứ nhỏ, không đủ lực lượng tranh đâu, có lẽ để ngừa sự xung đột về sau, do 
sự phân chia Ха Lợi với các cường quốc lân bang; nên khi Đại đức Ananda 
yêu cầu Phật đến một trong các cường quốc để nhập diệt, Ngài không chịu 
nhận lời). 


Về phần Vua Malla trước sự nhẫn nại và cương quyết của các Sứ Thần, Ngài 
suy nghĩ: sức mình yếu kém, không đủ ngăn chóng hùng binh. Vå lại Đức Thế 
Tôn là bậc thông hiểu quá khứ, hiện tại, vị lai, mỗi hành vi của Ngài đều đem 
lại sự lợi ích lâu dài cho chúng sanh. Ngài nhập Niết Bàn tại xứ ta, ban bó Xá 
Lợi cho ta, 46 lại hạnh phúc cho ta, nhưng Xá Lợi này cũng không bền vững 
lâu dài và không bằng sự phụng hành giáo lý của Phật 46 lại, hầu tránh khỏi 
sự giết hại lẫn nhau. Không lẽ các cường quốc này lại muốn khai chiến với ta. 
Nghĩ như vậy, Vua Malla càng có đức tin mạnh nơi oai lực của Phật; một mặt 
tỏ ý cương quyết không chia Xá Lợi, một mặt tinh tán làm lễ cúng dường Xá 
Lợi để ngăn ngừa tai hại cho xứ Кизїпага. 


Các sứ thần cũng chăng chịu nhượng bộ, quyết khai chiến với vua Malla. 


Khi йу có vị Bà-la-môn tên Dona, là quốc sư của vua МаПа, là bậc trí tuệ và 
nhiều kinh nghiệm, xin đứng ra làm tài phán phân giải đôi bên. Ông Dona nói 
rằng: “Thưa các ngài! Chúng ta nên hiểu rằng Đức Bồn Sư chăng phải là quyến 
thuộc của chúng ta, chúng ta muốn có Xá Lợi, chăng qua là chúng ta đã công 
nhận Đức Thế Tôn là một vị giáo chủ. Chúng ta có lòng ái mộ, muốn phụng 
thờ và hành theo chánh giáo của Ngài. Nếu vì sự sùng bái Ngài, mà khai chiến 
với nhau, là một việc không phải lẽ và làm mất đi sự thân thiện lẫn nhau. Vå 
lại Đức Thế Tôn xưa kia chẳng hề dạy chúng ta gây chiến cùng nhau; trái lại, 
Ngài hằng khuyên chúng ta nhẫn nại, từ bi, hòa hợp, dứt bỏ điều oan kết và sự 
giết hại lẫn nhau. 

Lại nữa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các tín đồ hằng được gặp, được thấy, 
được cúng đường Ngài cùng khắp mọi nơi. Giờ đây Đức Thé Tôn nhập diệt 
rồi, Xá Lợi được phân chia trong các xứ, tiện bè cho tín đồ 4 phương chiêm 
ngưỡng, lễ bái hăng ngày; thì đại chúng lây làm hân hạnh biết bao! Hiện giờ 
các xứ lân bang lớn nhỏ đều có đại diện nơi đây, nếu chúng ta đem Xá Lợi ra 
chia nhau mỗi xứ mỗi phần bằng nhau, thì tình thân thiện giữa các quốc vương 
càng kết chặt, thì ai ai cũng vui mừng tránh khỏi tai hại tàn khốc của chiến 

8 


tranh. Các Xá Lợi được đem về thờ cùng nơi khắp chốn, người người phát tâm 
trong sạch nơi Phật bảo và hành theo kinh luật di truyền, xa lánh các điều ác, 
tạo thêm nghiệp lành, thì kết quả của sự nhẫn nại và hòa thuận hôm nay là 
được đoàn kết giữa các lân bang, 46 cùng nhau tiến bước trên đường giác ngộ, 
diệt tận những mối thù oán, giết hại lẫn nhau. Như thế ấy, chúng ta mới tỏ là 
người có đủ tư cách làm đệ tử của Đức Giáo chủ Gotama”. 

Vua Malla và các Sứ Thần công nhận lời phân giải của ông Ропа, đồng lòng 
giao cho ông lãnh tránh nhiệm phân chia Ха Lợi cho các xứ. Ông Dona dùng 
một cây cân băng vàng cân tám phân Xá Lợi bằng nhau, giao cho đại diện các 
xứ, luôn cả phần của vua Malla. Rồi ông xin cây cân vàng về phần ông йё làm 
kỷ niệm. Ông được như ý nguyện. 

Sau khi chia Xá Lợi rồi, có dòng Moriya tại xứ Pipphali phái người đến xin 
lãnh một phần. Vua Malla lấy làm tiếc cho hay rằng Xá Lợi đã chia ra đều đủ 
cho các lân bang rồi và cho sứ thần một mớ tro đem về thờ thay thế cho Xá 
Lợi. 


Các Xá Lợi được chia ra đồng đều cho tám nước; mỗi kinh thành mỗi lập đền 
thờ long trọng đê cho vua chúa quan dân đên chiêm bái cúng dường. 


Sau lại có nhiều nguyên nhân làm cho Phật giáo suy đôi, như sự chia rẽ tăng 
đô ra hai phái Đại thừa và Tiêu thừa, nạn chiên tranh và sự phục hưng của đạo 
Bà-la-môn nên các tháp Xá Lợi bị bỏ hoang hư lụn. 


Thuở Phật pháp được 218 năm, có vua А Dục ra đời đánh nam dẹp bắc, mở 
rộng giang sơn, lại có đức tin trong Phật giáo, nên tạo ra cùng nơi khăp chôn 
84.000 tháp thờ, lây các Xá Lợi trong tám tháp đâu tiên chia ra đê thờ trong 
các tháp mới; và dựng bia đá làm dâu tích bôn chô động tâm là: rừng Lumbini, 
nơi Phật giáng sanh; Buddha Сауа, chô Phật thành đạo; rừng Іѕіраќапа (Lộc 
Giả) là nơi Phật chuyên Pháp luân; và vườn Kusinarä, chỗ Phật nhập Niêt-bàn. 
Ngoài ra, vua A Dục còn dựng thêm bia đá nơi các ngã ba đường và khắc 
những Phật ngôn cùng lời ca tụng ân đức của Phật đê khuyên khích dân chúng 
tôn sùng Đức Phật. 

Vua A Dục còn phái chư Tăng đi truyền bá đạo Phật ra các nước lân cận và 
đem giông bô đê cùng Xá Lợi qua tận đảo Tích Lan. Nhờ vậy mà hiện giờ đảo 
Tích Lan trở thành trung tâm Phật giáo. 

Sử tích của Xá Lợi trong thời kỳ thượng сб như thế ấy. 


Sau thời kỳ А Dục, dân Ấn Độ trở lại theo đạo Bà-la-môn, phế bỏ các 
tháp thờ Xá Lợi. Có chỗ đạo Bả-la-môn chiếm cứ như дёп thờ tại Buddha 
Сауа (chỗ Phật thành đạo) và sửa tượng Phật làm tượng Bà-la-môn (Brahma) 
lợi dụng chỗ thập phương đến chiêm bái, hưởng lấy tài lợi rất nhiều. 


9 


Đến thời kỳ nước Anh đô hộ, nhiều tháp bị các nhà khảo сб bươi móc, đem 
những Xá Lợi về chưng trong Tàng cô viện xứ Anh, như Xá Lợi của Đức Xá 
Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên mà xứ Ап Độ mới vừa đòi lại, sau khi được 
giải phóng. 

Hiện giờ, hội Maha Boddhi (Đại Bồ Đề) đương lo sùng tu lại các tháp và các 
chùa Phật. 

Với các sự thay đổi trong xã hội Ап Độ và với những sự biến chuyên trong 
lịch sử Phật giáo, hiện giờ chúng ta không thê biệt được rõ rệt các Xá Lợi của 
Đức Phật còn mât thê nào và chia sớt nơi đâu. 

Уа lại, theo lời của vua Malla, các Xá Lợi cũng không tránh khỏi luật vô 
thường chi phối; chỉ có sự thật hành theo giáo pháp của Đức Thé Tôn di truyền 
là điều cần thiết. Vậy chúng ta nên сб gắng tu học mãi mãi cho đến ngày giải 
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đến nơi vô sanh bắt diệt là Đại Niết-bàn. 


Đọc tại Ку Viên tự, ngày 30 tháng 7 Nhâm Thìn (1952). 


Си sĩ Nguyễn Văn Hiểu. 


10 


